Rút bài, hành vi anh hùng và cơ chê tự hiệu chỉnh trong khoa học https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/rut-bai-hanh-vi-anh-hung-va-co-... 





lof4 


Rút bài, hành vi anh hùng và cơ chế tự hiệu 
chỉnh trong khoa học 


Lương Anh Phương (Đại học Ngoại thương, Hà Nội) 31/12/2019 14:12 


15% số vụ rút lại bài đã đăng của các nhà nghiên cứu khởi nguôn từ chính tác giả - theo 
công bố mới về nguyên nhân rút bài trong xuất bản khoa học của tác giả Việt Nam trên tạp 
chí xếp hạng Q1. 


Nhà nghiên cứu cần nhiều công bố khoa học để xây dựng sự nghiệp, nhưng chỉ với một bài báo khoa 
học bị rút (retraction), thành tựu cả đời có thể bị hủy hoại nhanh chóng. Mặc dù vậy, các nghiên cứu 
về vấn đề rút bài khoa học trên thế giới hiện nay lại chưa bao trùm đầy đủ các khía cạnh của vấn đề 
này. Phần lớn các nghiên cứu đều tập trung vào các bài báo bị rút do vi phạm đạo đức: làm giả dữ 
liệu, hình ảnh, hay đạo văn; trong khi đó, các trường hợp tác giả tự rút bài khi phát hiện lỗi sai của 
mình lại ít được đánh giá. 


Ônlile 


Library 


Read the full text B About 








h UNIVERSITY PRESS 2a 49506eneocstooa+th Save the datel : 
\ R 8 D U X CAMBRIDGE UnWesity Press Redux Conference 
Ệ ALPSP CONFERENCE ` UNIVERSITY PRESS 17-18 Maitch 2020 mm 





Learned Puhl:shing  =arly View 


Origtnal Artlcle 


The limitations of retraction notices and the heroic acts of authors who correct 
the scholarly record: An analysis of retractions of papers published from 1975 to 
2019 


Quan-Hoang Vuangsea 


First publlshhed: 26 December 2919 
https://doi.org/10.1002/leap.1282 


Abstract 


Whiie researchers with retracted papers - Jqublicatlons that are withdrawri because of 
significarit errors or scienttiflc trisconduct - carry a permanent stain on their publishing 
records, LiiderstardtrI\g the causes and Initlators of such retractlons can shed a different 
liehit or: the rnatter, Thịs paper, based on a rardom sarnple oÍ 2,046 retracLed papers, 
whlch were published betweern 1975 and 2019, extracted from Retraction Watch and the 
websites of rnalor publlshers, show/s that 53% of the retraction not0lces đo not speclfý who 
Initiated the retractlon, Nearly 10% of the rerractlon notes eÌther omit or to not cantaln 
lnformatlon related to reasons for retractlons, Furthlerrore, most of the retracted papers 
in pur sample have no limitation section; those who da are camrmoniy unhelpfuÍ or 
irrelevant. The results carry three implications for scientific transparency: retraction riotices 
hieed tơ be rnore irforrriative: lirriitation sections ought to be a required arid even an øperi 
section of all published articles; ar finallv, prortoting “heroic acts' in scierice can positlvely 
change the current oubiIshlng culture, 


8/28/2021, 7:09 PM 


Rút bài, hành vi anh hùng và cơ chê tự hiệu chỉnh trong khoa học https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/rut-bai-hanh-vi-anh-hung-va-co-... 


Bài báo của nhà nghiên cứu Vương Quân Hoàng trên Learned Publishing. Ảnh chụp màn hình: HMT 


Ngày 26/12/2019 vừa qua, một tác giả Việt Nam đã công bố nghiên cứu giá trị về hai khía cạnh quan 
trọng của tính minh bạch học thuật: thông báo rút bài (Retraction Notice) và phần hạn chế của nghiên 
cứu (Limitations). 


Nghiên cứu The Iimitations of retraction notices and the heroic acts of authors who correct the 
scholarly record: An analysis of retractions of papers published from 1975 to 2019 của tác giả Vương 
Quân Hoàng (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội liên ngành ISR, trường Đại học Phenikaa) được 
xuất bản trên ấn phẩm của Wiley về xuất bản và biên tập khoa học Learned Publishing [Journal 
Impact Factor 2018 = 2.2; CiteScore 2018 = 1.89; SCImago Q1]. 


Để phân tích hiệu quả, nghiên cứu đã xây dựng cơ sở dữ liệu mới dựa trên dữ liệu tái tạo từ cơ sở dữ 
liệu của RetractionWatch (http://retractiondatabase.org), và thu thập thêm từ các nguồn khác như 
National Center for Biotechnology Information (www.ncbi.nlrn.nih.gov), website của các tạp chí và nhà 
xuất bản lớn (SpringerNature, PLoS, MDPI, SAGE,...). Sau đó, công cụ AI được sử dụng để hỗ trợ làm 
sạch dữ liệu tự động. Cuối cùng, một bộ dữ liệu quy mô toàn cầu chứa 18.603 bài báo khoa học bị rút 
đã được hoàn thiện. Để có thể phân tích sâu các thông báo rút bài, một tập con với 2.046 bài báo đã 
được sử dụng; đối với phân tích về phần hạn chế của nghiên cứu, tác giả đã phân tích trên toàn văn 
mở, có thể thu thập được của 434 bài báo. 


Kết quả phân tích chỉ ra, trong các bài báo bị rút khỏi tạp chí khoa học, 15% khởi nguồn từ chính các 
tác giả, 21% từ biên tập viên/nhà xuất bản mà không thông qua tác giả, 11% được rút khi có sự đồng 
ý của cả biên tập viên và tác giả, nhưng lại có đến 53% khởi nguồn không rõ nguyên nhân. 


Về nguyên nhân của việc rút bài, 91% lần rút bài đi kèm ghi chú ghi rõ lí do (với dẫn chứng bằng con 
số kỹ thuật đầy đủ), hoặc bằng chứng về đạo văn, hay vi phạm đạo đức. Chỉ 6% ghi chú mơ hồ, 
không rõ lý do; và 3% lần rút bài không có ghi chú. 





2of4 8/28/2021, 7:09 PM 


Rút bài, hành vi anh hùng và cơ chê tự hiệu chỉnh trong khoa học https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/rut-bai-hanh-vi-anh-hung-va-co-... 


Năm 2012, Nathan Georgette, sinh viên năm cuối Trường Y ở ĐH Harvard nhận ra mình đã có một giả 

định sai trong bài báo đầu tiên xuất bản năm 2007. Giả định sai đó không ảnh hưởng nghiêm trọng tới 

bài báo, nhưng lại dẫn đến sai lầm đáng kể trong bài báo tiếp theo của anh trên PLoS One năm 2009. 

Cả ban biên tập, các tay bút phản biện và cộng đồng nghiên cứu không mảy may nhận ra sai sót này, 

Nathan có thể im lặng và không gặp rắc rối gì. Nhưng anh đã hành động một cách anh dũng: tự mình 
thông báo sai sót cho ban biên tập PLoS One và xin rút bài. Ảnh: INT 


Các hành vi anh hùng (Heroic acts) - tức các hành vi tác giả chủ động chỉ ra lỗi sai hay các nhược 
điểm không thể cứu vãn, và tự yêu cầu rút bài - là một tín hiệu đáng mừng, và số lượng các `anh 
hùng” đã tăng đáng kể vào giai đoạn 2017 - 2018. Nguyên do có thể xuất phát từ ý thức nhà nghiên 
cứu về việc tìm ra lỗ hổng tiềm năng trong các nghiên cứu trước đây đang dần hình thành; và ý thức 
này cũng thúc giục họ cần thực hiện lại nghiên cứu. 


Bên cạnh đó, một kết quả đáng chú ý mà nghiên cứu phát hiện ra là phần hạn chế của nghiên cứu 
trong các bài báo khoa học dường như đang dần biến mất. Theo dữ liệu, chỉ 38/434 bài nghiên cứu có 
toàn văn (8,75%) chứa phần tự đánh giá về điểm yếu hoặc hạn chế nghiên cứu. 


Dựa trên các con số, bài nghiên cứu đã đưa ra một số khuyến nghị quan trọng nhằm cải thiện quy 
trình rút bài trong xuất bản khoa học hiện nay. 


Thứ nhất, thông báo rút bài cần tham khảo hướng dẫn của các tổ chức như Committee On Publication 
Ethics (COPE) và cung cấp thông tin đầy đủ hơn, ví dụ: 


e Cá nhân/Tổ chức nào là người khởi xướng việc rút bài? 

e Lỗi sai dẫn đến việc rút bài là gì? 

e Phản biện sau khi xuất bản có đánh dấu bài báo hay không? 

e Đã có sự trao đổi giữa biên tập viên, nhà xuất bản và tác giả của bài báo bị rút hay chưa? 
se Bài nghiên cứu bị rút có hành vi gian lận, vi phạm nguyên tắc đạo đức nào không? 


Thứ hai, các tạp chí và các nhà xuất bản cần đưa phần hạn chế của nghiên cứu trở thành phần bắt 
buộc, đồng thời nên có chính sách cho phép công chúng truy cập miễn phí phần thảo luận quan trọng 


này. 


Các hành vi anh hùng cần được cộng đồng khoa học khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa để thay đổi quan 
niệm nặng nề về việc rút bài, nâng cao sự chủ động và tính tự hiệu chỉnh trong khoa học. 


Cuối cùng, các tạp chí, nhà xuất bản, và cộng đồng nghiên cứu cần cùng hợp tác chặt chẽ hơn nữa để 
xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ nhất về rút bài toàn cầu, khởi tạo ngành nghiên cứu chuyên sâu về 


hành vi rút bài trong khoa học. 


Trên thực tế, sự hoàn hảo của các kết quả học thuật luôn được tạo nên bởi các sai lầm và thất bại. Cơ 


3of4 8/28/2021, 7:09 PM 


Rút bài, hành vi anh hùng và cơ chê tự hiệu chỉnh trong khoa học https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/rut-bai-hanh-vi-anh-hung-va-co-... 


chế tự hiệu chỉnh chính là một nét đẹp tự nhiên của khoa học, và việc rút bài cũng góp phần tạo nên 


vẻ đẹp ấy. 

Tham khảo: 

Vuong, Q.H. (2020). The limitations of retraction notices and the heroic acts of authors who correct 
the scholarly record: an analysis of retractions of papers published from 1975-2019. Learned 
Publishing 33; doi:10.1002/LEAP128 (EarlyView). URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full 


/10.1002/leap.1282 


Parkes, E. (2019). Scientific progress is built on failure. Nature Career; https://www.nature.com 
/articles/d41586-019-00107-y 


Lương Anh Phương (Đại học Ngoại thương, Hà Nội) 


4of4 8/28/2021, 7:09 PM 


